Kinh tạng Pall 
(Palil Nikaya) 
HT. THÍCH MINH CHÂU 
Việt dịch 


Ấn bản năm 1991 


Phân loại theo chủ đề: 


CHƠN TÍN TOÀN 


_ Á 
5; 


ONM 


[Glgi 100 TEDdLS(o001  10Vái1=iul lcinirlìgU0) TEteiO 


TÂM MINH ANH 


An bản điền từ 2015 


MỤC LỤC 


DI HS 4 
|| Con mắt là biển của người, tốc độ của nó làm 
băng các sắc - Kinh Biên I — Tương IV, 261.10 
2 Mắt bị bốc cháy. Bị bộc cháy bởi cái gì - Kinh 
BỊ Bôc Cháy — Tương IV, 38.......................... 13 
3 Mắt là khô, vì liễu tri nó nên Phạm hạnh được 
sông dưới Thê Tôn - Kinh Với Mục Đích G1 — 
NI II n1 1Ÿ 2a... l6 
4 Mắt là mù lòa. Mù lòa bởi cái gì - Kinh Mù Lòa 
S3 OP T2 TU) vrrwstseaxgitsxellossasgg9d6-AI004866148334844 18 
5. Mắt lớn - Kinh NHƯ LAI - Tăng I, 46.......... 20 
6 Mắt tai là chỗ ái sanh khởi - Kinh Xúc Chạm ~ 
II TU: DÍo 2S) La 131i 20f815 0611086000206 s2etstrbasi Báo) 
Fj Mắt, Sắc, Nhãn thức, Nhãn xúc, Thọ, sắc tưởng, 
sắc tư, sắc ái, Ógiới,địa giới.. - Kinh Con Mắt — 
TTTDfTE TH: 209 n1 se tan dhxkuieagfidlicbitldsdeuferads So) 
8 Mắt, sắc, Nhãn thức, Nhãn xúc, Thọ do nhãn xúc 


sanh, Sắc tưởng, Sắc tư, Sắc uân...- Kinh Tương 
Ưng Nhập - Tương III, 369................................ 37 


CON MẮT | 


10 


II 


12 


13 


14 


15 


16 


Mắt, sắc, nhãn thức, nhãn xúc, thọ do nx, sắc 
tưởng, sắc tư, sắc ái, sắc tầm, sắc tứ, sắc uẫn — 
`. 201 an. ốc 4I 


Mắt, sắc, thức, xúc, thọ, tưởng, tư, tầm, (Ứ.. - 
Kinh NGƯỜI CHĂN BO - Tăng IV, 707 .....48 


Mắt, sắc, thức, xúc, tưởng, tư, ái, tầm, tứ - Kinh 
ĐẠI NIỆẸM XỬ - 22 Trường II, 185.............. 52 


Người mù, một mắt, hai mắt - Kinh MÙ LÒA — 
TU T0 an A0 an rc S5 


Nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn - Kinh PHÚNG 
TỤNG - 33 Trường II, 567........................---- 89 


Sanh tử của chúng sanh cần phải chứng ngộ 
băng mắt - Kinh CHỨNG NGỘ - Tăng II, 167 


Sự diệt, sự châm dứt của mắt là sự diệt của khổ, 
sự lăng dịu của bệnh hoạn... - Kinh Mặt — Tương 
DỊ, 1711258 15012201x72ng 7058957660407 66 2107 92 


Vì mắt có vị ngọt nên chúng sanh tham luyễn 
mắt - Kinh Nêu Không Có 1 — Tương IV, 25 95 


CON MẮT 2 


CON MẮT 


DẦN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vì tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 


CON MẮT 4 


dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 


CON MẮT 5 


giảng của Ngài và qua các cuộc cật vấn, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 


CON MẮT 6 


—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 


CON MẮT gì 


không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 


CON MẮT S 


CON MẮT 


1 Con mắt là biển của người, tốc độ của 
nó làm bằng các sắc - Kinh Biến 1 — 
Tương IV, 261 


Biển I — 7ơng IV, 261 


2) -- "Biến, biển", này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm 
phu nói như vậy. Cái ấy, này các Tý-kheo, không 
phải là biển trong giới luật các bậc Thánh. Cái ấy 
(của kẻ phàm phu), này các Tỷ-kheo, là một khối 
nước lớn, là một dòng nước lớn. 


3-7) Con mắt là biển của người, tốc độ của nó làm 
bằng các sắc. Ai điều phục được tốc độ làm bằng các 
sắc ấy, này các Tý-kheo, người ấy được gọi là Bà-la- 
môn đã vượt khỏi biển mắt, với những lản sóng 
(sàùmim), nước xoáy (sàvattasu), các loại cá mập 
(sagàham), các loại La-sát (Rakkhasam), đến bờ bên 
kia và đứng trên đất liền. 


Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 


§) Ý, này các Iý-kheo, là biến của người, tốc độ của 
nó làm bằng các pháp. Ai điều phục được tốc độ làm 
bằng các pháp ấy, này các Tỷ-kheo, người ấy được 
gọi là Bà-la-môn đã vượt khỏi biển ý, với những làn 


CON MẮT 10 


sóng, nước xoáy, các loại cá mập, các loại La-sát, 
đên bờ bên kia, và đứng trên đât liên. 


9) Bậc Đạo Sư nói như sau: 


Ai Vượt qua biển nây, 
Với cả máp, La-sát. 
Với SÓng biển hãi hùng, 
Biển rất khó vượt qua, 
Bác tôi thắn ơ trí tuệ, 
Đã thành tựu Phạm hạnh, 
Được gọi: "Dền bở kia ”, 


Đã đạt thể giới biên. 


Biển 2 — 7ương IV, 262 
Tú 


2) -- "Biến, biển", này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm 
phu nói như vậy. Cái ấy, nảy các Tý-kheo, không 
phải là biển trong giới luật của bậc Thánh. Cái ấy 
(của kẻ phảm phu) là một khối nước lớn, một dòng 
nước lớn. 


3-5) Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận 
thức khả lạc, khả hỷ, khá ý, khả ái, liên hệ đên dục, 
hâp dân. Này các Tỷ-kheo. đây gọi là 5/ến trong giới 


CON MẮT 11 


luật của bậc Thánh. Ở đây, thế giới này với Thiên 
giới, với Ma giới, với Phạm thiên giới, với quần 
chúng Sa-môn, Bà-la-môn, với chư Thiên và loài 
Người, phần lớn chìm đăm trong ấy, bị rỗi ren như 
cuộn chỉ, bị bao trùm như cuộn dây, thành như sợi 
dây bện băng cỏ, không thể vượt qua cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, luân hôi! 


6-7) Này các Tỷ-kheo, có những tiếng do tai nhận 
thức... có những hương do mũi nhận thức... có 
những vị do lưỡi nhận thức... có những xúc do thân 
nhận thức... 


8) Này các Ty-kheo, có những pháp do ý nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ái, khả ý, liên hệ đến dục, hấp 
dẫn. Này các Tỷ-kheo., đây gọi là biển trong giới luật 
của bậc Thánh. Ở đây, thế giới nảy với Thiên giới, 
với Ma giới, với Phạm thiên giới, với quần chúng Sa- 
môn, Bà-la-môn, với chư Thiên và loài Người, phân 
lớn chìm đắm trong ấy, bị rỗi ren như cuộn chỉ, bị 
bao trùm như cuộn dây, thành như sợi dây bên bằng 
CÓ, không thể vượt qua cõi dữ, ác thú, đọa xứ. luân 
hồi! 


CON MẮT 12 


2 


Mắt bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì 
- Kinh Bị Bốc Cháy — Tương IV, 38 


Bị Bốc Cháy — 7ơng IV, 38 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Gảya, tại Gàyasìsa cùng 
với một ngàn Tỷ-kheo. 


2) Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


-- Tất cả, này các Tỷ-kheo, đều bị bốc cháy. 


Và này các Tỷ-kheo, tất cả cái gì đêu bị bốc chảy? 


3-5) 


.. la 


Mắt, này các Tý-kheo, bị bốc cháy. 

Các sắc bị bốc cháy. 

Nhãn bị bốc cháy. 

Nhãn xúc bị bốc cháy. 

Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ øì, lạc, 
khô hay bắt khổ bất lạc; cảm thọ ấy bị bốc cháy. 
Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa 
tham, lửa sân, lửa sỉ. Ta nói rằng bị bốc cháy 
bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 


1... MŨI... 


CON MẮT 13 


6-7) Lưỡi bị bốc cháy. Các vị bị bốc cháy. Thiệt thức 
bị bốc cháy. Thiệt xúc bị bốc cháy. Do duyên thiệt 
xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; 
cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị 
bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa s1. Ta nói răng bị 
bốc cháy bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não... 
Thân... 


8) Ý bị bốc cháy. Các pháp bị bốc cháy. Ý thức bị 
bốc cháy. Ý xúc bị bốc cháy. Do duyên ý xúc khởi 
lên cảm thọ øì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ 
ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? BỊ bốc cháy 
bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói răng bị bốc cháy 
bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 


9) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các 


p nhàm chán đối với nh nhàm chán đối với 

. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, 
lạc, khô, hay bất khô bất lạc; vị ấy nhàm chán đối với 
cảm thọ ấy... đối với tai... đối với mũi... đối với 
luỡi... đối với thân... nhàm chán đối với ý, nhàm 
chán đối với các pháp, nhàm chán đối với ý thức, 
nhàm chán đối với ý xúc. Do duyên ý xúc khởi lên 
cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bắt lạc; vị ây nhàm 
chán đối với cảm thọ ấy. Do nhàm chán nên vị ấy ly 
tham. Do ly tham nên vị ây được giải thoát. Trong sự 


CON MẮT 14 


giải thoát, khởi lên trí hiểu biết răng: "7ø đã giải 
thoát”. VỊ ây biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
với trạng thải này nữa ”. 


10) Thế Tôn thuyết như vậy. Các Tỷ-kheo ây hoan 
hỷ, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


11) 


CON MẮT 15 


3 _ Mắt là khổ, vì liễu trỉ nó nên Phạm 
hạnh được sống dưới Thế Tôn - Kinh 
Với Mục Đích Gì — Tương LV, 229 


Với Mục Đích Gì — Tương IV, 229 
1-2)... 


3) -- Này các Ty-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi 
các Ông như sau: “Có cái gì, này chư Hiện, Phạm 
hạnh được sống đưới Sa-môn ŒGotama?”; được hỏi 
vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cân phải trả lời cho 
các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: 


4) “Này chư Hiên, vì liễu trỉ đau khổ nên Phạm hạnh 
được sông dưới Thê Tón ”. 


53) Này các Ty-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các 
Ông như sau: "7hế nào, này chư Hiễn, là vì liễu tri 
đau khổ nên Phạm hạnh được sống dưới Sq-môn 
Gofarna 2”; được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông 
cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: 


6-11) "Mắt, này chư Hiển, là khổ. Vì liễu trỉ nó nên 
Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn... Các sắc... 
Nhãn thức... Nhãn xúc là khổ. Vì liễu tri nó nên 
Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Phàm duyên 


CON MẮT 16 


nhãn xúc khởi lên cảm thọ øì, lạc, khổ, hay bất khổ 
bât lạc; cảm thọ ây là khô. Vì liêu tri cảm thọ ây nên 
Phạm hạnh được sông dưới Thê Tôn. 


Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Ý... Phàm duyên ý xúc 
khởi lên cảm thọ øì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; 
cảm thọ ây là khổ. Vì liễu tri cảm thọ ây nên Phạm 
hạnh được sống dưới Thế Tôn. 


12) Đây là khô, này chư Hiên, vì liễu tri khố nên 
Phạm hạnh được sông dưới Thê Tôn". 


13) 


CON MẮT 17 


4 Mắt là mù lòa. Mù lòa bởi cái gì - Kinh 
Mù Lòa — Tương IV, 40 

Mù Lòa — 71zơng IV, 40 

1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thê Tôn trú ở Vương Xá, tại Trúc Lâm, chô 
nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


-- Tât cả, này các Tỷ-kheo, là mù lòa. Và này các 
Tỷ-kheo, cát gì mù lòa ? 


3-5) Mắt, này các Tý-kheo, là mù lòa. Các sắc là mù 
lòa. Nhãn thức là mù lòa. Nhãn xúc là mù lòa. Do 
duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô, hay bất 
khô bắt lạc; cảm thọ ấy là mù lòa. 


.. Ta1,.. MũI... 


6) Lưỡi là mù lòa. Các vị là mù lòa. Thiệt thức là mù 
lòa. Thiệt xúc là mù lòa. Do duyên thiệt xúc khởi lên 
cảm thọ øì, lạc, khô, hay bât khô bât lạc; cảm thọ ây 


CON MẮT 18 


mù lòa. Mù lòa bởi cái gì? Ta nói răng mù lòa bởi 
sanh, già, chêt, sâu, bi, khô, ưu, não. 


7) Thân là mù lòa... 


8) Ý là mù lòa. Các pháp là mù lòa. Ý thức là mù 
lòa. Ý xúc là mù lòa. Do duyên ý xúc khởi lên cảm 
thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bắt lạc; cảm thọ ấy là mù 
lòa. Mù lòa bởi cái gì? Ta nói rằng mù lòa bởi sanh, 
già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 


9) Thấy vậy, này các Tý-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các 
sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối 
với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ 
øì, lạc, khổ, hay bất khô bắt lạc; vị ây nhàm chán cảm 
thọ ây. Do nhàm chán, vị ây ly tham. Do ly tham, vị 
ây được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên 
biết rằng: "'Tø đã được giải thoát”. VỊ ây biết rõ 
răng: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái 
này nữa ". 


CON MẮT 10 


5 __ Mắt lớn - Kinh NHƯ LAI- Tăng I, 46 


NHƯ LAI - Tăng I, 46 


1. Một người, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem 
lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an 
lạc cho chư Thiên và loài Người. Một người ấy là ai? 
Chính là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. 
Chính một người này, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện 
ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an 
lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi 
ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài 
Người. 


2. Sự xuất hiện của một người, khó gặp được ở đời. 
Của người nào? Của Như LaI, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác. Sự xuất hiện của một người này, này các 
Tỷ-kheo, khó gặp được ở đời. 


3. Một người, khi xuất hiện ở đời, là xuất hiện một 
người vỉ diệu. Một người ấy là ai? Chính là Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. Chính một người 
này, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời là xuất hiện 
một người vi diệu. 


CON MẮT 20 


4. Sự mệnh chung của một người, được đa số thương 
riếc. Của một người nào? Của Như Lai, bậc A-la- 
hán, Chánh Đắng Giác. Sự mệnh chung của một 
người này, này các Tỷ-kheo, được đa số thương tiếc. 


5. Một người, khi xuất hiện ở đời là xuất hiện một 
người, không hai, không có đồng bạn, không có so 
sánh, không có tương tợ. không có đôi phân, không 
có người ngang hàng, không có ngang bằng, không 
có đặt ngang bằng, bậc Tối thượng giữa các loài hai 
chân. Một người ây là ai? Chính là Như Lai, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác. Một người này, khi xuất 
hiện ở đời, là xuất hiện một người, không hai, không 
có đồng bạn, không có so sánh, không có tương tợ, 
không có đối phần, không có người ngang hàng, 
không có ngang bằng, không có đặt ngang bằng, bậc 
Tối thắng giữa các loài hai chân. 


6-17. Sự xuất hiện của một người, là sự xuất hiện của 
mắt lớn, là sự xuất hiện của đại-quang, là sự xuất 
hiện của đại-minh, là sự xuất hiện của sáu vô thượng, 
là sự chứng ngộ bốn vô ngại giải, là sự thông đạt của 
nhiều giới, là sự thông đạt của các giới sai biệt, là sự 
chứng ngộ của mình và giải thoát, là sự chứng ngộ 
quả Dự Lưu, là sự chứng ngộ quả Nhất Lai, là sự 
chứng ngộ quả Bất Lai, là sự chứng ngộ quả A-la- 
hán. Của một người ấy là ai? Chính là Như Lai, bậc 


CON MẮT 21 


A-la-hán, Chánh Đắng Giác. Sự xuất hiện của một 
người này, này các Tỷ-kheo, là sự xuất hiện của mắt 
lớn, là sự xuất hiện của đại quang... là sự chứng ngộ 
quả A-la-hán. 


18. Ta không thấy một người nào khác, có thể chơn 
chánh chuyển vận Vô thượng Pháp luân do Như Lai 
chuyển vận, như Xá-lợi-phất. Này các Tỷ-kheo, Xá- 
lợi-phất chơn chánh chuyển vận Vô thượng Pháp 
luân do Thế Tôn chuyền vận. 


CON MẮT 209) 


6 — Mắt tai là chỗ ái sanh khởi - Kinh Xúc 
Chạm — Tương II, 191 

Xúc Chạm - Biết Rõ — 7ương II, 191 

1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Kuru, tại thị 
trần dân chúng Kuru tên là Kammàsadhamma. 


2) Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ- 
kheo". 


- Bạch Thế Tôn. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
3) Thế Tôn nói như sau: 


- Này các Tỷ-kheo, các Ông có năm gLữ Với HỘi Xúc 
hay không ? 


4) Được nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thê Tôn: 
- Bạch Thê Tôn, con có năm g1ữ, với nội xúc. 


5) Này các Tỷ-kheo, nhưng Ông nắm giữ nội xúc 
như thê nào? 


CON MẮT 23 


6) Tỷ-kheo ấy trả lời. Với câu trả lời, Tỷ-kheo ấy 


7) Khi được nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


Š)- Vậy này Ananda, hãy nghe và khéo suy nghiệm, 
Ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
9) Thế Tôn nói như sau: 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tÿ-kheo trong khi nắm 
giữ nội xúc, nắm giữ nội xúc như sau: "Sự đau khổ 
đa loại, ẳa dạng này khởi lên ở đời với già chết; sự 
đau khổ này lấy cái gì làm nhân, hay lấy cái gì làm 
tập khởi, lẫy cái gì làm tác sanh, lấy cái gì làm hiện 
hữu? Cái gì có mặt, già chết hiện hữu? Cái gì 
không có mặt, già chết không hiện hữu?"'. 


Vị áy năm giữ nội xúc, biết như sau: 


CON MẮT 24 


Và nhờ thực hành như vậy, vị ấy trở thành 
một vị Hày pháp hành. 


Này các Tý-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đã thực 
hành đê diệt tận khô đau, đê đoạn diệt già chêt 
một cách hoàn toàn. 


10) Vị ấy lại năm giữ thêm nội xúc và năm giữ như 
sau: "Sanh y này lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, 
lấy gì làm tác sanh, lấy gì làm hiện hữu? Cái gì có 
mặt, sanh y hiện hữu? Cái gì không có mặt, sanh y 
không hiện liệu?“ VỊ ấy nắm giữ nội xúc, biết được 
như sau: "Sanh y lấy đi làm nhân, lẫy ái làm tập khởi, 
lây ái làm tác sanh, lẫy ái làm hiện hữu. Do ái có mặt, 
sanh y hiện hữu. Do ái không có mặt, sanh y không 
hiện hữu". Vị ấy biết sanh y, biết sanh y tập khởi, 
biết sanh y đoạn diệt, và biết con đường thích ứng 
đưa đến sanh y đoạn diệt. Do thực hành như vậy, vị 
ây được gọi là tùy pháp hành. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đã chơn chánh 


thực hành để tận diệt đau khổ và đoạn diệt sanh V 
một cách hoàn toàn. 


CON MẮT 25 


11) Vị ấy lại năm giữ thêm nội xúc và năm giữ như 
sau: "Nhưng ái này, khởi lên tại chỗ nào được khỏi 
lên, an trú tại chỗ nào được an trú?". Vị ãy nắm 
giữ nội xúc, biết được như sau: “7á cả những gì ở 
đời khả ái, hấp dẫn, khởi lên; tại chỗ ấy, ái được 
sanh khởi; tại chỗ ấy, ái được an trú. Và cái gì ở đời 
khả ái, hấp dẫn? Con mắt ở đời là khả ái, hấp dẫn 
khởi lên; tại chỗ ấy, ái được sanh khởi; tại chỗ ấy ái 
được an trú". 


12)... Lỗ tai ở đời là khả ái, hấp dẫn... 
13)... Lỗ mũi ở đời là khả ái, hấp dẫn... 
14)... Lưỡi ở đời là khả ái, hấp dẫn... 
15)... Thân ở đời là khả ái, hấp dẫn... 


16)... Ý ở đời là khả ái, hấp dẫn khởi lên; tại chỗ ấy, 
ái được sanh khởi; tại chỗ ây, ái được an trú. 

17) Này các Tỷ-kheo, những ai trong quá khư, là Sa- 
môn hay Bà-la-môn, thấy những gì ở đời khả ái, hấp 
dân là thường còn, thấy là lạc, thấy là vô bệnh, thấy 
là an ổn, thấy là tự ngã, 


18) 


CON MẮT 26 


- Những ai làm đi tăng trưởng, những người ấy làm 
sanh y tăng trưởng. 

-_ Những ai làm sanh y tăng trưởng, những người ấy 
làm đau khổ tăng lrưỞng. 

—_ Những ai làm đau khổ tăng trưởng, những người 


ây Không thể giải thoát sanh, già, chết, sâu, bị, 
khổ, ưu, não. 


19) Này các Tỷ-kheo, những aI trong tương lai là Sa- 
môn hay Bà-la-môn thấy những gì ở đời khả ái, :hấp 
dẫn là thường còn, thấy là lạc, thây là tự ngã, thây là 
vô bệnh, thấy là an ôn, những người ấy sẽ làm ái tăng 
trưởng. 


20) Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy sẽ 
làm sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng 
trưởng, những người ây sẽ làm đau khổ tăng trưởng. 
Những ai làm đau khổ tăng trưởng, những người ây 
không thể giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bị, khô, 
ưu, não. Ta nói họ không có thể giải thoát khỏi đau 
khô. 


21) Này các Ty-kheo, những aI trong hiện tại là Sa- 
môn hay Bà-la-môn thây những gì ở đời khả ái, hâp 
dân là thường còn, thây là lạc, thây là tự ngã, thây là 


CON MẮT 27 


vô bệnh, thấy là an ồn, những người ấy làm ái tăng 
trưởng. 


22) Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy làm 
sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng trưởng, 
những người ây làm đau khổ tăng trưởng. Những ai 
làm đau khô tăng trưởng, những người ầy không thê 
giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 

Ta nói rằng họ không thể giải thoát khỏi đau khổ. 


23) Này các Tỷ-kheo, 


. Rồi một người đi đến, bị 
nóng bức bách, bị nóng áp đảo, mệt mỏi, run rấy, 
khát nước và có những người nói với người ấy như 
sau: Này Bạn, bình đồng đựng nước uông này, có 
sắc, có hương, có vị, và bình nước uống ây có pha 
thuốc độc. Nếu Bạn muốn, hãy HÔNG. Trong khi 
uống, Bạn sẽ được thích thú vê sắc, Về hương, VỀ V. 
Sau khi uống, do nhân duyên ấy, Bạn có thể đi đến 
chết, hay đau khổ gần như chết". 


CON MẮT 28 


24) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, những al trong quá 
khứ, là Sa-môn hay Bà-la-môn, phàm vật gì khả ái 
hâp dân ở đời... 


25)... Những aI trong tương lai... 


26) Này các Tỷ-kheo, những ai trong hiện tại là Sa- 
môn hay Bà-la-môn, thấy những gì ở đời khả ái, hấp 
dẫn là thường còn, thấy là lạc, thây là tự ngã, thấy là 
vô bệnh, thấy là an ồn, những người ấy làm ái tăng 
trưởng. 


27) Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy làm 
sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng trưởng, 
những người ây làm đau khổ tăng trưởng. Những ai 
làm đau khổ tăng trưởng, những người ây không thể 
giải thoát khỏi sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 

Ta nói họ không thê giải thoát khỏi đau khô. 


28) Và này các Tỷ-kheo, những ai trong quá khứ là 
Sa-môn hay Bà-la-môn thấy những gì khả ái, hấp 
dân ở đời là vô thường, thấy là khổ, thấy là vô ngã, 
thấy là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, 


-_ Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh 
y. 


CON MẮT 20 


-_ Những ai từ bỏ sanh y, những người ấy từ bỏ 
đau khổ, 

- Những ai từ bỏ đau khổ, những người ấy đã 
được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bị, 
khổ, ưu, não. 


29) Và này các Ty-kheo, những aI trong tương lai là 
Sa-môn hay Bà-la-môn, thấy những gì khả ái, hấp 
dẫn ở đời là vô thường, thây là khô, thấy là vô ngã, 
thây là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, những người ấy sẽ 
từ bỏ ái. 


30) Những aI từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh hi 
Ta nói họ có thê giải thoát khỏi đau khô. 


31) Còn những aI, này các Tỷ-kheo, /rong hiện tại là 
Sa-môn hay Bà-la-môn, thấy những gì khả ái, hấp 
dẫn ở đời là vô thường, thấy là khô, thấy là vô ngã, 
thây là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, họ từ bỏ ái. 


32) Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh y. 
Những ai từ bỏ sanh y, những người ây từ bỏ đau 
khô. Những ai từ bỏ đau khô, những người ây sẽ giải 
thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, não. Ta 
nói họ sẽ giải thoát khỏi đau khô. 


CON MẮT 30 


33) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, 


Rồi có người đi đến, bị nóng bức bách, bị nóng 
áp đảo, mệt mỏi, run rầy, khát nước. Có những người 
nói với người ấy: "Này Bạn, bình nước bằng đồng 
này có sắc, có hương, có vị, nhưng binh nước uông 
ây bị pha thuốc độc. Nêu Bạn muốn, hãy ung. Trong 
khi uông, Bạn sẽ thích thú về sắc, về hương, VỀ Vị. 
Sau khi uống, do nhân duyên ấy Bạn có thể đi đến 
chết, hay đau khô gần như chết". 


34) Và này các Tỷ-kheo, người ấy có thể suy nghĩ 
như sau: Ở đây, ta có thể nhiếp phục khát nước này 
với uống rượu, hay nhiếp phục với ăn sữa động (sanh 
tô), hay nhiếp phục với ngậm muối, hay nhiếp phục 
với cháo chua. Nhưng ta không có thể uống thứ này, 
nó khiến ta phải bất hạnh, đau khổ lâu dài". 


35) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, những al trong /hởi 
quá khứ là Sa-môn hay Bà-la-môn, thấy những gì 
khả ái hấp dẫn ở đời là vô thường, thấy là đau khô, 
thây là vô ngã, thấy là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, họ 
đoạn trừ ái. 


CON MẮT 31 


36) Những ai đoạn trừ ái, những người ấy đoạn trừ 
sanh y. Những ai đoạn trừ sanh y, những người ấy 
đoạn trừ đau khô. Những aI đoạn trừ đau khổ, những 
người ấy được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bị, 
khổ, ưu, não. Ta nói họ được giải thoát khỏi đau khổ. 


37-38) Này các Tỷ-kheo, những aI trong tương lai... 


39) Những aI trong /hởi hiện tại là Sa-môn hay Bà- 
la-môn, thấy những gì khả ái, hấp dẫn ở đời là vô 
thường, thấy là khổ, thấy là vô ngã, thấy là bệnh, thấy 
là đáng sợ hãi, họ từ bỏ ái. 


40) Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh y. 
Những ai từ bỏ sanh y, những người ây từ bỏ đau 
khô. Những ai từ bỏ đau khổ, những người ấy được 
giải thoát khỏi sanh, già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não. 
Ta nói rằng họ được giải thoát khỏi đau khổ. 


CON MẮT 32 


7 Mắt, Sắc, Nhãn thức, Nhãn xúc, Thọ, 
sắc tưởng, sắc tư, sắc ái, 6giới,địa giới.. 
- Kinh Con Mắt - Tương III, 369 


Con Mắt — Tương II, 369 
1-2) Nhân duyên tại Sàvatth1... 
3) -- Này các Tỷ-kheo, 


-_ Mắt là vô thường, biến hoại. đổi khác. 
-_ Tai là vô thường, biến hoại, đồi khác. 

-_ Mũi là vô thường, biến hoại, đổi khác. 
-_ Lưỡi là vô thường, biến hoại, đổi khác. 
-_ Thân là vô thường, biến hoại, đồi khác. 
-_ Ý là vô thường, biến hoại, đổi khác. 


4) -- Này các Tỷ-kheo, , 
với những pháp này; vị ấy được gọi là 


đã nhập Chánh tảnh, đã nhập Chán nhán địa, đã 
vượt phàm phu địa. Vị ấy không có thể làm những 
hành động gì, do làm hành động ấy phải sanh vào 
địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ; một vị không có thể 
mệnh chung mà không chưng quả Dự lưu. 


5) Với ai, này các Tỷ-kheo, 


„ vị Ấy 


CON MẮT 2y 


được gọi là ý PHẩP HồNH, dã nhập Chánh tánh, 
đã nhập Chân nhân địa, đã vượt phàm phu địa. V] 
ấy không có thể làm những hành động gì, do làm 
hành động ấy, phải sanh vào địa ngục, bàng sanh, 
ngạ quỷ; một vị không có thể mệnh chung mà không 
chứng quả Dự lưu. 


6) Với ai, này các Tỷ-kheo, 


vị ấy được gọi là đã 
chứng Dự lưu, không còn bị thôi đọa, quyêt chắc 
hướng đên giác ngộ. 


H. Sắc — 7ơng II, 370 


(Như kinh trên, chỉ thể "mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý" 
băng “sạc, thanh, hương, vị, xúc, pháp”). 


IH. Thức — 7zơng III, 370 


(Như kinh trên, chỉ thể vào "nhãn thức, nhĩ thức, tỷ 
thức, thiệt thức, thán thức, ý thức ”). 


IV. Xúc — 7ơng III, 370 


(Như kinh trên, chỉ thê vào "nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ 
xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc”). 


CON MẮT 34 


V. Thọ - 7ương IIL, 371 


(Như kinh trên, chỉ thể vào "thọ do nhãn xúc sanh, 
thọ do nhĩ xuc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt 
xúc sanh, thọ do thán xúc sanh, thọ do ý xúc sanh”). 


VỊ, Tưởng — 7ương ILL, 371 


(Như kinh trên, chỉ thể vào "sắc tưởng, thanh tưởng, 
hương tưởng, vị trưởng, xuc tưởng, pháp tưởng ”). 


VII. Tư — 7zơng TH, 37] 


(Như kinh trên, chỉ thể vào "sắc tư, thanh tư, hương 
fư, VỊ tW, xúc tw, pháp tw”). 


VIIIL Ái - 7ương II, 371 


(Như kinh trên, chỉ thê vào "sac ất, thanh ái, hương 
ái, VỊ ái, xúc ái, pháp ái"). 


IX. Giới — 7ương III, 371 


(Như kinh trên, chỉ thể vào "địa giới, thủy giới, hỏa 
giới, phong giới, không giới, thức giới”). 


X. Uấn (S.iii,227) — Tương IIL 371 


(Như kinh trên, chỉ thê vào "sặc Hân, thọ uân, tưởng 
uắn, hành uán, thức uân ”). 


CON MẮT 35 


CON MẮT 


8 — Mắt, sắc, Nhãn thức, Nhãn xúc, Thọ 
do nhãn xúc sanh, Sắc tưởng, Sắc tư, 
Sắc uẫn...- Kinh Tương Ưng Nhập — 
Tương IH, 369 


Tương Ưng Nhập — 7ương III, 369 
Con Mắt— 7ơng IIL, 369 

1-2) Nhân duyên tại Sàvatth1... 

3) -- Này các Tỷ-kheo, 


-_ Mắt là vô thường, biến hoại. đổi khác. 
-_ Tai là vô thường, biến hoại, đồi khác. 

-_ Mũi là vô thường, biến hoại, đổi khác. 
-_ Lưỡi là vô thường, biến hoại, đổi khác. 
-_ Thân là vô thường, biến hoại, đồi khác. 
-_ Ý là vô thường, biến hoại, đổi khác. 


4) -- Này các Tỷ-kheo, 
với những pháp này; vị áy được gọi là 


đã nhập Chánh tảnh, đã nhập Chán nhán địa, đã 
vượt phàm phu địa. VỊ ây không có thê làm những 
hành động øì, do làm hành động ây phải sanh vào 


CON MẮT 2m 


địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ; một vị không có thể 
mệnh chung mà không chưng quả Dự lưu. 


5) Với ai, này các Tỷ-kheo, 


được gọi là đã nhập Chúnh tánh, 
đã nhập Chân nhân địa, đã vượt phàm phu địa. V] 
ấy không có thể làm những hành động gì, do làm 
hành động ấy, phải sanh vào địa ngục, bàng sanh, 
ngạ quỷ; một vị không có thể mệnh chung mà không 
chứng quả Dự lưu. 


6) Với ai, này các Tỷ-kheo, 


vị ấy được gói là đã 
chứng Dự lưu, không còn bị thôi dọa, quyết chặc 
hướng đên giác ngộ. 


H. Sắc — 7ơng II, 370 


(Như kinh trên, chỉ thể "mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý" 
băng “sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp ”). 
IH. Thức — 7zơng IHII, 370 


(Như kinh trên, chỉ thể vào "nhãn thức, nhĩ thức, tỷ 
thức, thiệt thức, thán thức, ý thức ”). 


CON MẮT 38 


IV. Xúc — 7ơng III, 370 


(Như kinh trên, chỉ thê vào "nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ 
xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc”). 


V. Thọ - 7ương IIL, 371 


(Như kinh trên, chỉ thể vào "thọ do nhãn xúc sanh, 
thọ do nhĩ xuc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt 
xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh"). 


VI, Tưởng — 7ương IIL, 371 


(Như kinh trên, chỉ thể vào "sắc tưởng, thanh tưởng, 
hương tưởng, vị trởng, xuc tưởng, pháp tưởng ”). 


VII. Tư — 7zơng TH, 37] 


(Như kinh trên, chỉ thể vào "sắc tư, thanh tư, hương 
fư, VỊ tW, xục ft, pháp tw”). 


VIIIL Ái - 7ương II, 371 


(Như kinh trên, chỉ thê vào "sac ất, thanh ái, hương 
ái, Vị ái, xúc ái, pháp ái”). 


IX. Giới — 7ương III, 371 


(Như kinh trên, chỉ thể vào "địa giới, thủy giới, hỏa 
giới, phong giới, không giới, thức giới”). 


CON MẮT 30 


X. Uấn (S.iii,227) — Tương II, 371 


(Như kinh trên, chỉ thê vào “sắc uán, thọ uán, tưởng 
uắn, hành uán, thức uáân ”). 


CON MẮT 40 


9 Mắt, sắc, nhãn thức, nhãn xúc, thọ do 
nx, sắc tưởng, sắc tư, sắc ái, sắc tâm, 
sắc tứ, sắc uần — Tăng III, 482 


NGƯỜI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH - 
Tang LIL, 482 


1. - Này các Tỷ-kheo, có 


. Thế nào là bảy? 


2. Ở đời, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống fùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thắng giải, với tuệ thể nhập. VỊ 
ây, với sự đoan điệt các lâu hoặc ngay trong hiện tại, 
chứng ngó. chứng đạt và an trú vô lâu tâm giải thoát, 
(u© giải fhoái. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người 
thứ nhất đáng được cung kính ... là phước điền vô 
thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. Với 
VỊ ẫy, sự chấm dứt các lâu hoặc và sư chấm dứt sanh 


CON MẮT 41 


mạng xảy đến một lần, không trước không sau. Này 
các Ty-kheo, đây là hạng người thứ hai đáng được 
cung kính ... là phước điên vô thượng ở đời. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. 1⁄/ áy 
sau khi diệt tân năm hạ phân kiết sử. chứng được 
Trung gian Bát-Niễt-bàn . 


... CIHØ được Tồn hại Bát Niễt-bành 
.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 
.. chứng được Hữu hành Bát-Niễt-bàn 


.. Chứng được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


CÁC NGƯỜI KHÁC ĐÁNG ĐƯỢC CUNG 
KÍNH - 484tc3 


CON MẮT 42 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy hạng người này, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chấp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. Thê nào là bảy? 

2. Ở đây, có hạng người sông tùy quán trên 


.. tùy quán khổ trên con mắt, tưởng khổ, cảm thọ 
khó, rong tắt cả thời, hiên tục, không có gián đdoqn, 
vớt tâm thăng giải với tuệ thê nhập. VỊ ây VỚI sự 
đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, chứng 
ngộ... 

... tùy quán vô ngã trên con mắt 

... tùy quán điệt tận trên con mắt 

.. ty quán hoại điệt trên con mắt 

.. ty quản Ïy tham trên con mắt 

.. ty quán đoạn diệt trên con mắt 


.. \y quản tŸ bó trên con mất 


... tên tai... YÊH ImmũHI.... trên lưỡi... trên thâm ... 
trên ý 


CON MẮT 43 


Ơ đây, có hạng người sông tùy quán ... /ê⁄ các sắc 
... rÊn Các tiêng ... trên các hương ... trÊn các VỊ... 
trên các xúc ... trên các pháp 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... êw nhãn 
thức ... trên thân thức ... trên ý thức 


Ở đây, có hạng người sông tùy quán ... /zê# hãn xúc 
... trên nhĩ xúc ...trên tỷ xúc.. trên thiệt xúc ... trên 
thân xúc ... trÊn ý xúc 


Ở đây, có hạng người sông tùy quán... ê ho do 
nhấn xúc sanh ... trên thọ do nhĩ xúc sanh ... trên thọ 
do tỷ xúc sanh ... trên thọ do thiệt xúc sanh ... trên 
thọ do thán xuc sanh ... trên thọ do ý xúc sanh 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán... #/ sắc 
tưởng ... trên thanh tưởng ... trên hương tưởng ... 
trên vị tưởng ... trên xuc tưởng ... trên pháp tưởng 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... /ê sắc 
... rên thanh tư... trên hương tự ... trÊn VỊ tư... trÊn 
xúc tư... trên pháp tư 


Ơ đây, có hạng người sông tùy quán ... rên sốc ái... 


trên thanh di... trên hương ái ... KrÊH Vị ái... rÊn Xúc 
đi... trên pháp di 


CON MÁT 44 


Ỏ đây, có hạng người sống tùy quán... ứn sắc 
tâm... trên thanh tâm ... trên hương tâm ... trên vị 
tâm ... trên xúc tâm . sờ? pháp tâm 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... ê sắc /ứ 
.. trên thanh tứ ... trên hương tứ... trÊn Vị tứ ... trên 


xúc tứ ... trên pháp tứ 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... /zé sắc uấn 
. trên thọ uán ... trên tưởng uân ... trên hành uấn 
.. SÓNg tùy quản vỗ thường trên ghê uấn 


.. sống tùy quán khổ... 

.. sống tùy quán vô ngã... 

.. sống tùy quán diệt tận... 

.. sống tùy quán hoại diệt... 
.. sống tùy quán ly tham... 

.. sống tùy quán đoạn diệt... 
.. sống tùy quán từ bỏ... 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán từ bỏ, tưởng 
từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tât cả thời. liên tục. 
không có gián đoạn. với (tâm thăng giải. với tuệ 


CON MẮT 45 


thể nhập. VỊ ây, với sự đoạn diệt các lậu hoặc ngay 
trong hiện tại, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây 
là hạng người thứ nhất đáng được cung kính ... là 
phước điền vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thăng giải, 
với tuệ thê nhập. Với vị ấy, sự chám dứt các lậu 
hoặc và sự chấm dứt sanh mạng xảy đến một lần, 
không (rước không sau. Này các Tỷ-kheo, đầy là 
hạng người thứ hai đáng được cung kính ... là phước 
điền vô thượng ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thăng giải, 


với tuệ thê nhập. V⁄/ ấy sau khi diệt tận năm hạ phân 
kiết sử, chứng được Trung gian Bát-Niết-bàn 


.. Cng được Tổn hại Bát Niễt-bành 
.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 


.. chứng được Hữu hành Bát-Niễr-bàn 


CON MẮT 46 


.. Cơ được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


CON MẮT 47 


10 Mắt, sắc, thức, xúc, thọ, tưởng, tư, 
tầm, tứ.. - Kinh NGƯỜI CHĂN BÒ — 
Tăng LV, 707 


NGƯỜI CHĂN BÒ - 7ðăng IV,707 


1. Này các Tỷ-kheo, thành tựu với mười một chi 
phân, người chăn bò không có thê là người lãnh đạo 
bò và đưa đàn bò đên tăng trưởng. Thê nào là mười 
một? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, người chăn bò: 


Không biết sắc, 

Không thiện xảo trong tướng; 

Không trừ khử trứng ruồi; 

Không băng bó vết thương; 

Không có xông khói; 

Không biết chỗ nước có thể lội qua; 
Không biết chỗ nước uống được; 
Không biết con đường; 

Không thiện xảo chỗ bò có thể ăn; 

10. Nặn sữa đến kiệt quê; 

II Đối với các con bò đực, con bò cha, con bò 
lãnh đạo, không có đặc biệt kính trọng. 


© ® MXN ĐÐ bà 3 Đ RÐ h 


CON MẮT 48 


Thành tựu mười một chi phần nảy, người chăn bò 
không có thê lãnh đạo đàn bò và đưa đàn bò đên tăng 
trưởng. 


3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu với mười 
một pháp, vị Tỷ-kheo không có thể trú tùy quán vô 
thường trong con W. không có thê trú tùy quán 
khổ trong con mắt... không có thể trú tùy quán vô ngã 

trong con mắt... không có thể trú tùy quán hoại diệt 
trong con mắt... không có thê trú tùy quán hủy diệt 
trong con mắt... không có thể trú tùy quán ly tham 
trong con mắt... không có thể trú tùy quán đoan diệt 
trong con mắt... không có thê trú tùy quán từ bỏ trong 
con mắt... 


..trong lỗ tai... trong lỗ mũi... trong lưỡi... trong 
thân... trong ý... 


.. rong các sắc... trong các tiêng... trong các hương... 
trong các vị... trong các xúc... trong các pháp... 


.. trong nhãn thức... trong nhĩ thức... trong tỷ thức.... 
trong thiệt thức... trong thân thức... trong ý thức... 


.. trong nhãn xúc... trong nhĩ xúc... trong tỷ xúc.... 
trong thiệt xúc... trong thân xúc... trong ý xúc... 


CON MẮT 49 


... trong thọ do nhãn xúc sanh... trọng thọ do nhĩ xúc 
sanh... trọng thọ do tỷ xúc sanh... trọng thọ do thiệt 
xúc sanh... trọng thọ do thân xúc sanh... trọng thọ do 
ý xúc sanh... 


. trong sắc tưởng... trong thanh tưởng... trong 
hương tưởng... trong vị tưởng... trong xúc tưởng... 
trong pháp tưởng... 


... trong sắc tư... trong thanh tư... trong hương tư... 
trong vị tư... trong xúc tư... trong pháp tư... 


... trong sắc ái... trong thanh ái... trong hương ái... 
trong vị ái... trong xúc ái... trong pháp ái... 


... trong sắc tầm... trong thanh tầm... hương tâm... 
trong vị tâm... trong xúc tâm... trong pháp tâm... 


... trong sắc tứ... trong thanh tứ... trong hương tứ... 
trong vị tứ... trone xúc tứ... trú tùy quán... vô thường 
trong pháp tứ... 


...trú tùy quán khổ... trú tùy quán vô ngã... trú tùy 
quán hoại diệt... trú tùy quán hủy diệt... trú tùy quán 
ly tham... trú tùy quán đoạn diệt... trú tùy quán từ bỏ. 


4. Thành tựu mười một pháp, này các Tỷ-kheo, 
người chăm bò có thê lãnh đạo đàn bò và khiên đàn 
bò tăng trưởng. Thê nào là mười một? 


CON MẮT 50 


5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, người chăn bò biết sắc... 
6. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu với mười 


một pháp, Tý-kheo có thể trú tùy quán vô thường 
trong con mắt... có thê trú tùy quán từ bỏ. 


CON MẮT 51 


I1 Mắt, sắc, thức, xúc, tưởng, tư, ái, tầm, 
tứ - Kinh ĐẠI NIỆM XỨ - 22 Trường 
IL, 18S 


KINH ĐẠI NIỆM XỨ 
(MAHA SATIPATTHANA SUTTANTA) 
— Bài kinh số 22 — Trường II, 18 


I. Một thời, Thế Tôn ở xứ Kuru, (Câu lâu). 
Kammàssadhamma (Kiêm ma sắt đàm) là đô thị của 
xứ Kuru. Rôi Thê Tôn gọi các vị Tỷ kheo: 


- Này các Tỷ kheo. Các Tỷ kheo trả lời Thế Tôn: 
"Bạch Thê Tôn." Thê Tôn nói như sau: 


Thể nào là bốn? 


-- Này các Tỷ kheo, ở đây vị Tỷ kheo sống, quán 
thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, 
đê chê ngự tham ưu ở đời; 


CON MẮT 52 


- Sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, đê chê ngự tham ưu ở đời; 

= Sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, đê chê ngự tham ưu ở đời; 

-_ Sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, đê chê ngự tham ưu ở đời. 


2. Này các Tỷ kheo, thế nào là Tỷ kheo sống quán 
thân trên thân? 


Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo đi đến khu rừng, đi 
đên gôc cây, hay đi đên ngôi nhà trông, và ø gối kiêí 
già, lưng thăng và an trú chánh miệm trước mặt. 


— Tỉnh giác, vị ây thở vô; tỉnh giác, vị ây thở ra. 

— Thở vô dài, vị ây tuệ tri: "Tôi thở vô dài"; hay 
thở ra dài, vị ây tuệ tri; “Tôi thở ra dài”; 

— Hay thở vô ngăn, vị ây tuệ tri: ”“Fôi thở vô 
ngăn”; hay thở ra ngăn, vị ây tuệ tri: "Tôi thở 
ra ngăn”; 

— Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập; 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập; 

— "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập; 
"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 


Này các tỷ kheo, nhự người thợ quay hay học frò 


CON MẮT 53 


người thợ quay tuệ trì thiện xảo, khi quay dài, tuệ trì 
rằng: "Tôi quay đài"; hay khi quay ngắn, tệ trí 
răng: “Tôi quay ngãmn. ” 


Cũng vậy, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo thở vô dài, tuệ 
trí: ` Tôi thở vô dài”; hay thở ra dài tuệ tri: Tôi ni 
ra dài ; hay thở vô ngăn, tuệ tri: ` Tôi thở vô ngăn": 

hay thở ra ngắn, tuệ tri: "Tôi thở ra ngắn"; "Cảm giác 
toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập; “Cảm giác toàn 
thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập; "An tịnh thân hành, tôi 
sẽ thở vô”, VỊ ây tập; “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở 
ra", vị ấy tập. ==> Như vậy, vị ấy sống, quán thân 
trên nội thân hay sống quán thân trên ngoại thân; 
hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân; hay 
vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống 
quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh 
sanh diệt trên thân. 


Này các Tỷ kheo, 
như vậy Tỷ kheo sông quán thân trên thân. 


3. Lại nữa, này các Tỷ keo, Tỷ kheo đi, tuệ tri: "Tôi 
đi"; hay đứng, tuệ tri: "Tôi đứng”; hay ngôi, tuệ tri: 
"Tôi ngôi"; hay năm, tuệ tri: Tôi năm". Thân thể 
được sử dụng như thể nào, Vị ấy biết thân như thể 
ấy. => Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; 


CON MẮT 54 


hay vị ấy sống quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy 
sông quán thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị áy 
sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay vị ây sông 
quán tánh diệt tận trên thân; hay vị ấy sống quán 
tánh sanh diệt trên thán. "Có thán đáy”, vị ấy an trú 
chánh niệm như vậy với hy vọng hưởng đến chánh 
trí, chánh niệm. VỊ ây sống không nương tựa, không 
chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ kheo, như 
vậy Tỷ kheo sống quán thân trên thân. 


4. Lại nữa, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo, khi bước tới, 
bước lui, biết rõ việc mình đang làm. Khi ngó tới, 
ngó lui, biết rõ việc mình đang làm. Khi co tay khi 
duỗi tay biết rõ việc mình đang làm. Khi mang áo 
Sanghàti (Tăng già lê), mang bát, mang y, biết rõ 
việc mình đang làm. Khi ăn, uông, nhai, nêm, biết rõ 
việc mình đang làm. Khi đi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ 
việc mình đang làm. Khi đi, đứng, ngôi, nằm, biết rõ 
việc mình đang làm. 


Như VẬY, VỊ ây sống quán thân trên nội thân; hay 
sông quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân 
trên cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ây sông quán tánh 
sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên 
thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có 
thân đây”, vị ây an trú chánh niệm như vậy. Và vị ấy 
sông khôn nương tựa, không chấp trước một vật gì 


CON MẮT 55 


trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sống 
quán thân trên thân. 


5. Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo guán sát thân 
này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đảnh 
£óc, bao bọc bởi da và chứa đây những vật bắt tịnh 
sai biệt: “Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, ân, xương, thân, túy, tm san, 
hoành cách mô, lá lách, phối, ruột, màng ruột, 
bụng, phân, mắt, đàm (niệm dịch), mủ, máu, môi 
hội, mỡ, nước mắt, IHỡ da, nước miỄne, nước mũ, 
ở khớp Xwương, nước tiểu. " 


Này các Tỷ kheo, cũng như một bao đô, hai đầu trồng 
đựng đây các loại hột như gạo, lúa, đậu xanh, đậu 
lớn, mè, gạo đã xay rồi. Một người có mắt, đồ các 
hột ấy ra và quan sát: "Đây là hột gạo, đây là hột 
lúa, đáy là đậu xanh, đáy là đậu lớn, đáy là mè, đáy 
là hột lúa đã xay rồi. " 


Cũng vậy, này các Tỷ kheo, một Tỷ kheo quán sát 
thân này dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đảnh 
tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh 
sai biệt: "Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành 
cách mô, lá lách, phối, ruột, màng ruột, bụng, phân, 
mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, 


CON MẮT 56 


nước miệng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước 
tiêu." 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sông 
quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên 
nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh 
khởi trên thân; hay sông quán tánh diệt tận trên thân; 
hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân 
đây", vị ấy an trú chánh niệm. Và vị ây sông không 
nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này 
các Tỷ kheo, như vậy vị Tỷ kheo sống quán thân trên 
thân. 


6. Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo guán sát thân 
này về vị trí các giớt và sự sặp đặt các giới: ` "Trong 
thân này có địa đại, thủy đại, hóa đại và phong 
đại." 


Này các Tỷ kheo, như một người đô tế thiện xảo, hay 
đệ †Ứ của ImỘt 


tại ngã tư đường. Cũng vậy này 
các Tỷ kheo, vị Tỷ kheo quán sát thân nầy về vị trí 
các giới và về sự sắp đặt các giới: "Trong thân này 
có địa đại, thủy đại, hóa đại và phong đại. " 

Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sông 
quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên 


nội thân ngoại thân. Hay vị ây sông quán tánh sanh 


CON MẮT 57 


khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; 
hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân 
đây”, vị ây an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán 
thân trên thân. 


7. Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo, như thấy một 
thi thê quăng bỏ trong nghĩa địa 


. Tỷ kheo quán thân ấy như sau: 


Như vậy vị ấy sông quán thân trên nội thân; hay sống 
quán thân trên ngoại thân hay sống quán thân trên 
nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh 
khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; 
hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân 
đây", vị ây an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán 
thân trên thân. 


§. Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo như thấy một 


CON MẮT 58 


thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa b¿ các loài qua ăn, 
hay bị các loài điều hâu ăn, hay bị các chim kên ăn: 
hay bị các loài chó ăn; hay bị các loài giả can ăn, hay 
bị các loài côn trùng ăn. Tỷ kheo quán thân ấy như 
sau: "Thân này tánh chất là như vậy, bản chất là như 
vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy." 


Như vậy vị ấy sông quán thân trên nội thân; hay sống 
quán thên trên ngoại thân; hay sống quán thân trên 
nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh 
khởi trên thân; hay sông quán tánh diệt tận trên thân; 
hay sống quán tánh sanh diệt trên thân; hay sống 
quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân đây", vị ấy 
an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến 
chánh trí, chánh niệm và vị ấy sông không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các 
Tý kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán thân trên thân. 


9. Này các Tỷ kheo, lại nữa Tỷ kheo như thấy một 
thi thê bị quăng bỏ trong nghĩa địa; 


CON MẮT 59 


, ở đây là xương ông, ở đây là xương bắp về, ở 
đây là xương mông, ở đây là xương sông, ở đây là 
xương đầu. Tỷ kheo quán thân ấy như sau: '"Thân 
này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, 
không vượt khỏi tánh chất ấy"'. 


Như vậy vị ấy sông quán thân trên nội thân; hay sống 
quán thần trên ngoại thân; hay sống quán thân trên 
nội thân ngoại thân. Hay vị ây sông quán tánh sanh 
khởi trên thân; hay vỊiây sống quán tánh diệt tận trên 
thân; hay vị ấy sông quán tánh sanh diệt trên thân. 
“Có thân đây”, vị ây sông an trú chánh niệm như vậy, 
với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị 
ây sông không nương tựa, không chấp trước một vật 
gì ở trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sống 
quán thân trên thân. 


10. Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo như thấy một 
thi thê quăng bỏ trong nghĩa địa, 


..chi còn là xương thói trở thành bột. Tỷ kheo quán 


CON MẮT 60 


thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, bản 
tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chât ây." 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sông 
quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên 
nội thân, ngoại thân. Hay sống quán tánh sanh khởi 
trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay 
sống quán tánh sanh diệt trên thân. 


Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán 
thân trên thân. 


11. Này các Tỷ kheo, như thế nào Tỷ kheo sống 
quán thọ trên các thọ? 


Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo: 
— Khi cảm giác lạc thọ, biết rằng: "Tôi cảm giác 
lạc thọ”; 


— Khi cảm giác khô thọ, biệt răng: “Tôi cảm giác 
khô thọ”; 


— Khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ, biết rằng: 
“Tôi cảm giác bât khô bât lạc thọ”. 


e Hay khi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, biết 


CON MẮT 61 


răng: “Lôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chât”. 


e_ Hay khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất, 
biệt răng: “Tôi cảm giác lạc thọ không thuộc 
vật chât” 


e Hay khi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất, biết 
răng: “Tôi cảm giác khô thọ thuộc vật chât”. 


e_ Hay khi cảm giác khô thọ không thuộc vật chất, 
biệt răng: “Tôi cảm giác khô thọ không thuộc 
vật chât ". 


e_ Hay khi cảm giác bất khô bất lạc thọ thuộc vật 
chât, biệt răng: “Tôi cảm giác bât khô bât lạc 
thọ thuộc vật chất. " 


e Hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ không 
thuộc vật chất, biết rằng: "Tôi cảm giác bất khô 
bắt lạc thọ không thuộc vật chất ". 

Như vậy vị ây sông quán thọ trên các nội thọ; hay 
sống quán thọ trên các ngoại thọ: hay sống quán thọ 
trên các nội thọ, ngoại thọ. Hay sống quán tánh sanh 
khởi trên các thọ; hay sống quán tánh diệt tận trên 
các thọ; hay sống quán tánh sanh diệt trên các thọ. 


. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sống 
quán thọ trên các thọ. 


CON MẮT 62 


12. Này các Tỷ kheo, như thế nào Tỷ kheo sống 
quán tâm trên tâm? 


Này các Tỷ kheo, ở đây vị Tỷ kheo: 


1. Với tâm có tham, biệt răng tâm có tham”; 


2.. Hay "Với tầm không tham, biệt răng tâm không 
tham”; 

3.. Hay "Với tâm có sân, biệt răng tâm có sân”; 

4. Hay "Với tâm không sân, biệt răng tâm không 
sân”; 

s.. Hay “Với tâm có s1, biệt răng tâm có s1”; 


ø Hay "Với tâm không sĩ, biết rẵng tâm không 


SỈ”) 

7. Hay "Với tâm thâu nhiếp, biết rằng tâm được 
thâu nhiêp”; 

s8. Hay "Với tâm tán loạn, biết rẵng tâm bị tán 
loạn”; 


9. Hay "Với tâm quảng đại, biết rằng tâm được 
quảng đại”; 


¡o. Hay "Với tâm không quảng đại, biết răng tâm 
không được quảng đại”; 


11. Hay "Với tâm hữu hạn, biệt răng tâm hữu hạn”; 


12. Hay "Với tâm vô thượng, biệt răng tâm vô 


CON MẮT 63 


thượng”; 
¡3. Hay "Với tâm có định, biết rằng tâm có định"; 
14. Hay "Với tâm không định, biết rằng tâm không 
định”; 
s. Hay "Với tâm giải thoát, biết rằng tâm có giải 
thoát”; 
1ø. Hay "Với tâm không giải thoát, biết rằng tâm 
không giải thoát”. 
Như vậy vị ấy sống quán tâm trên nội tâm; hay sống 
quán tâm trên ngoại tâm; hay sông quán tâm trên nội 
tầm, ngoại tâm. Hay sông quán tánh sanh khởi trên 
tầm; hay sông quán tánh diệt tận trên tâm; hay sông 
quán tánh sanh diệt trên tâm. 


các Tỷ kheo, như vậy vị Tỷ kheo sống quán tâm trên 
tâm. 


13. Này các Tỷ kheo, thế nào là vị Tỷ kheo sống 
quán pháp trên các pháp? 


s* Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo sống quán pháp 
trên các pháp đối với Năm triền cái. Và này các 
Tỷ kheo, thể nào là vị Tỷ Khéo sống quán pháp 
trên các pháp đổi với năm triển cái? 


CON MẮT 64 


Này các Tỷ kheo, ở đây: 


Hay nội tâm không có tham dục, tuệ tri rằng: 
"Nội tâm tôi không có tham dục”. 


Và với tham dục chưa sanh nay sanh khởi, vị 
ây tuệ tri như vậy. 


Và với tham dục đã sanh nay được đoạn diệt, 
VỊ ây tuệ tri như vậy. 


Và với tham dục đã được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 


Hay nội tâm không có sân hận, tuệ tr1 răng: 
"Nội tâm tôi không có sân hận. " 

Và với sân hận chưa sanh nay sanh khởi, vị ây 
tuệ tri như vậy. 


Và với sân hận đã sanh, nay được đoạn diệt, 


Và với sân hận đã được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 


CON MẮT 


Hay nội tâm không có hôn trầm thụy miên, tuệ 
tri răng: "Nội tâm tôi không có hôn trầm thụy 
miên". 


Và với hôn trâm thụy miên chưa sanh nay sanh 
khởi, vị ây tuệ tri như vậy. 

Và với hôn trâm thụy miên đã được đoạn diệt, 
VỊ ây tuệ tri như vậy. 


Và với hôn trầm thụy miên đã được đoạn diệt, 
tương lai không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như 


vậy. 


- Hay nội tâm không có trạo hôi, tuệ tr1 răng: 
"Nội tâm tôi không có trạo hôi”. 


Và với trạo hôi chưa sanh nay sanh khởi, vị ây 
tuệ tri như vậy. 


Và với trạo hôi đã sanh nay được đoạn diệt, vị 
ây tuệ tri như vậy. 


Và với trạo hối đã được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 


”.zxxxzxn 


e Hay nội tầm không có nghị, tuệ tri răng: "Nội 


CON MẮT Ó6 


tâm tôi không có nghi." 
e_ Và với nghi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ 
tri như vậy. 


®_ Và với nghi đã sanh, nay được đoạn diệt, vị ây 
tuệ tri như vậy, 


®_ Và với nghi đã được đoạn diệt, tương lai không 
sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 


Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay 
sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán 
pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay sống quán 
tánh sanh khởi trên các pháp; hay sông quán tánh diệt 
tận trên các pháp; hay sống quán tánh sanh diệt trên 
các pháp. "Có những pháp ở đây", vị ấy sống an trú 
chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh 
trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, 
không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ 
kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán pháp trên các 
pháp, đối với năm triển cái. 

14. Lại nữa, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với Năm Thủ uẫn. Này các 
Tỷ kheo, thế nào là Tỷ kheo sống quán pháp trên các 
pháp đổi với Năm Thủ uẩn? 


Này các Tỷ kheo, Tỷ kheo suy tư: 


CON MẮT 67 


-_ "Đây là sắc, đây là sắc sanh, đây là sắc diệt. 

-_ Đây là thọ, đây là thọ sanh, đây là thọ diệt. 

-. Đây là tưởng, đây là tưởng sanh, đây là tưởng 
diệt. 

- Đây là hành, đây là hành sanh, đây là hành diệt. 

- Đây là thức, đây là thức sanh, đây là thức diệt”. 


Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay 
sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán 
pháp trên các nội pháp, ngoại pháp; hay sống quán 
tánh sanh khởi trên các pháp; hay sông quán tánh diệt 
tận trên các pháp; hay sống quán tánh sanh diệt trên 
các pháp. "Có những pháp ở đây", vị ấy sống an trú 
chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh 
trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, 
không chấp trước một vật gì ở trên đời. Này các Tỷ 
kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán pháp trên các pháp 
đối với Năm Thủ uân. 

15. Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với Sáu Nôi Ngoại xứ. Này 
các Tỷ kheo, thể nào là Tỷ kheo sống quán pháp trên 
các pháp đối với Sáu Nội Ngoại xứ? 


Này các Tỷ kheo, ở đây: 


CON MẮT 68 


- Tỷ kheo tuệ tri con mắt và tuệ tri các sắc, do 
, VIây 
tuệ tri như vậy; 


¬. Và với kiệt sử chưa sanh nay sanh khởi, vị ây 
tuệ tri như vậy; 


-_ Và với kiệt sử đã sanh nay được đoạn diệt, vị 
ây tuệ tri như vậy; 


- Và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 
.. Và tuệ tri tai, và tuệ tri các tiếng... 
...Và tuệ tri mũi và tuệ tri các hương... 
.. Và tuệ tr1 lưỡi, và tuệ tr1 các vỊ... 


.. Và tuệ tri thân và tuệ tri các xúc... 


“Tỷ kheo tuệ tri ý và tuệ tri các pháp; do duyên 
hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ấy tuệ tri như 
vậy; 


"- Và với kiệt sử sanh khỏi, vị ây tuệ tri như vậy; 
"_ Và với kiệt sử đã sanh nay được đoạn diệt, vị 
ây tuệ tri như vậy; 


" Và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai 


CON MẮT 60 


không sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 


Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay 
sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán 
pháp trên các nội pháp, ngoại pháp; hay sống quán 
tánh sanh khởi trên các pháp; hay sông quán tánh diệt 
tận trên các pháp; hay sống quán tánh sanh diệt trên 


Này các Tỷ 
kheo, như vậy Tỷ kheo sông quán pháp trên các 
pháp. đôi với Sáu Nội Ngoại xứ. 

16. Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo sống quán 
pháp trên các pháp đôi với Bảy Giác chỉ, Này các 
Tỷ kheo, thê nào là Tỷ kheo sông quán pháo trên các 
pháp đổi với Bảy Giác chỉ? 

Này các Tỷ kheo, ở đây: 


-_ Tỷ kheo nội tâm có Niệm Giác chỉ, tuệ tri rằng: 
"Nội tâm tôi có Niệm Giác chi", 

- Hay nội tâm không có Niệm Giác chị, tuệ tri 
răng: "Nội tâm tôi không có Niệm Giác chị”; 

¬. Và với Niệm Giác chi chưa sanh nay sanh khởi, 
VỊ ây tuệ tri như vậy, 


CON MẮT 7Q 


¬_ Và với Niệm Giác chi đã sanh, nay được tập 
viên thành, vị ây tuệ tri như vậy. 


.. Hay nội tâm có Trạch pháp Giác chĩ.. 
.. hay nội tâm có Tinh tân Giác chi... 

.. hay nội tầm có Hỷ Giác chi... 

.. hay nội tầm có Khinh an Giác chi... 

.. hay nội tâm có Định Giác chi... 


.. hay nội tâm có Xả Giác chi; tuệ tri rằng: "Nội tâm 
tôi có Xả Giác chí”; hay nội tâm không có Xả Giác 
chĩ, tuệ tr1 rằng: "Nội tâm tôi không có Xả Các chị." 
Và với Xả Giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy 
tuệ tri như vậy; và với Xả Giác chị đã sanh nay được 
tu tập viên thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 


Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay 
sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán 
pháp trên các nội pháp, ngoại pháp..Hay sống quán 
tánh sanh khởi trên các pháp; hay sông quán tánh diệt 
tận trên các pháp; hay sống quán tánh sanh diệt trên 
các pháp. 


CON MẮT 2] 


không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ 
kheo, như vậy Tỷ kheo sông quán pháp trên các pháp 
đôi với Bảy Giác chi. 


17. Lại nữa này các Tỷ kheo, vị Ấy sống quán pháp 
trên các pháp đối với Bốn Sư thật. Này các Tỷ 
kheo, thế nào là Tỷ kheo sống quán pháp trên các 
pháp đổi với Bốn Sự thật? 


Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo như thật tuệ tri: 
"Đây là khô": như thật tuệ tri: "Đây là khô tập"; như 
thật tuệ tri: "Đây là khô diệt"; như thật tuệ tri: "Đây 
là con đường đưa đến khô diệt". 


18. Và này các Tỷ kheo, thế nào Khổ Thánh đế? 

— Sanh là khổ, già là khổ, (bệnh là khổ), chết là khổ, 
sâu, bị. khô, ưu, não là khô, câu không được là 
khô, tóm lại Năm Thủ uân là khô. 

Này các Tỷ kheo thể nào là sanh? 

— Mỗi mỗi hạng chúng sanh, trong từng g1ới loại, sự 
xuât sản, xuât sanh, xuât thành, tái sanh của họ, 
sự xuât hiện các uân, sự hoạch đắc các căn. Này 
các Tỷ kheo, như vậy gọi là sanh. 

Này các Tỷ kheo, thế nào là già? 

— Mỗi mỗi hạng chúng sanh, trong từng giới hạn, sự 
niên lão, sự hủy hoại, trạng thái rụng răng, trạng 


CON MẮT 72 


thái tóc bạc, đa nhăn, tuổi thọ rút ngăn, các căn 
hủy hoại. Này các Tỷ kheo, như vậy là già. 


Này các Tỷ kheo, thể nào là chết? 


Mỗi mỗi hạng chúng sanh trong từng giới loại, sự 
tạ thế, sự từ trần, thân hoại, sự diệt VOnØ, SỰ chết, 
sự tử vong, thời đã đến, các uẫn đã tận diệt, sự vất 
bỏ tử thi. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là chết. 


Này các Tỷ kheo, thế nào gọi là sâu ? 


Này các Tỷ kheo, với những al gặp phải tai nạn 
này hay tai nạn khác; với những ai cảm thọ sự đau 
khô này hay sự đau khổ khác, sự sầu, sự sâu lo, sự 
sầu muộn, nội sâu, mọi khô sâu của người ấy. Này 
các Tỷ kheo, như vậy gọi là sâu. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là bi? 


Này các Tỷ kheo, với những al gặp phải tai nạn 
này hay tai nạn khác; với những aI cảm thọ sự đau 
khô này hay sự đau khô khác, sự bi ai, sự bi thảm, 
sự than van, sự than khóc, sự bị thán, sự bị thống 
của người ấy. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là bi. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là khổ? 


Này các Tỷ kheo, sự đau khô về thân, sự không 
sảng khoái về thân, sự đau khô do thân cảm thọ, 
sự không sảng khoái do thân cảm thọ. Này các Tỷ 
kheo, như vậy gọi là khô. 


CON MẮT SịP) 


Này các Tỷ kheo, thế nào là w? 


— Này các Tỷ kheo, sự đau khổ về tâm, sự không 
sảng khoái về tâm, sự đau khổ do tâm cảm thọ, sự 
không sảng khoái do tâm cảm thọ. Này các Tỷ 
kheo, như vậy gọi là ưu. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là não? 


— Này các Tỷ kheo, với những aI gặp tai nạn này 
hay tai nạn khác; với những aI cảm thọ sự đau khổ 
này hay sự đau khổ khác, sự áo não, sự bi não, sự 
thất vọng, sự tuyệt vọng của người ấy. Này các Tỷ 
kheo, như vậy gọi là não. 


Này các Tỷ kheo, thế nào là cầu bắt đắc khổ? 


— Này các Tỷ kheo, chúng sanh bị sanh chi phối, 
khởi sự mong. cầu: "Mong răng ta khỏi bị sanh chỉ 
phối, mong răng ta khỏi phải đi thác sanh”. Lời 
câu mong ây không được thành tựu. Như vậy gọi 
là cầu bất đắc khổ! Này các Tỷ kheo, chúng sanh 
bị già chi phối... chúng sanh bị bệnh chỉ phối... 
chúng sanh bị chết chỉ phối.. chúng sanh bị sâu, 
bi, khổ, ưu, não chỉ phối, khởi sự mong cầu: 
"Mong rằng ta khỏi bị sâu, bi, khổ, ưu, não chi 
phối! Mong răng ta khỏi đương chịu sầu, bi, khổ, 
ưu, não". Lời mong cầu ấy không được thành tựu. 
Như vậy là cầu bất đắc khô. 


Này các Tỷ kheo, như thế nào là Tóm lại Năm Thủ 


CON MẮT 74 


tuần là khô ? 


— Như Sắc thủ uân, Thọ thủ uân, Tưởng thủ uân, 
Hành thủ uân, Thức thủ uân. Này các Tỷ kheo, 
như vậy tóm lại Năm Thủ uân là khô. 


19. Này các Tỷ kheo, thế nào là Khổ tập Thánh 
đế? 


— Sự tham ái đưa đên tái sanh, câu hữu với hỷ và 
tham, tìm câu hỷ lạc chô này chô kia. Như dục ái, 
hữu ái, vô hữu ái. 

)> Này các Tỷ kheo, sự tham ái này khi sanh khởi thì 
sanh khởi ở đâu, khi an trú thì an trú ở đâu ? 

— Ở đời, ÑÑẾÍễ sì thân ái, các sắc gì khả ái, sự tham 
ái này khi sanh khởi thời sanh khởi ở đây, khi an 
trú thì an trú ở đây. 

)> Ở đời, sắc gì thân ái, sắc gì khả ái? 

— Ở đời con mắt là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đây, khi 
an trú thì an trú ở đây. Ở đời cái tai... ở đời mũi... 
ở đời lưỡi... ở đời thân... ở đời ý là sắc thân ái, là 
sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh 
khởi ở đây, khi an trú thì an trú ở đây. 

— Ở đời các sắc... ở đời các tiếng... ở đời các 
hương... ở đời các vị... ở đời các cảm xúc... ở đời 
các pháp là sắc thân ái, là săc khả ái. Sự tham ái 


CON MẮT 75 


này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đây, khi an trú 
thì an trú ở đấy. 

Ở đời nhãn thức... ở đời nhĩ thức... ở đời tỷ 
thức... ở đời thiệt thức... ở đời thân thức... ở đời ý 
thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi sanh khởi thì sanh khởi ở đây, khi an trú thì an 
trú ở đây. 

Ở đời nhãn xúc... ở đời nhĩ xúc... ở đời tỷ xúc... 
ở đời thiệt xúc... ở đời thân xúc... ở đời ý xúc là 
sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh 
khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở 
đấy. 

Ở đời nhãn xúc sở sanh thọ... ở đời nhĩ xúc sở 
sanh thọ... ở đời tỷ xúc sở sanh thọ... ở đời thiệt 
xúc sở thanh thọ... ở đời thân xúc sở sanh thọ... ở 
đời ý xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả ái. 
Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đây, 
khi an trú thì an trú ở đấy. 

Ở đời sắc tướng... ở đời thanh tưởng... ở đời 
hương tưởng... ở đời vị tưởng... ở đời xúc tưởng... 
ở đời pháp tưởng là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đây, khi 
an trú thì an trú ở đấy. 


Ỏ đời sắc tư... ở đời thanh tư... ở đời hương tư... 
ở đời vị tư... ở đời xúc tư... ở đời pháp tư là sắc 


CON MẮT 76 


thân ái, là sắc khả ai. Sự tham ái này khi sanh khởi 
thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 

— Ở đời sắc ái... ở đời thanh ái... ở đời hương ái... ở 
đời vị ái... ở đời xúc ái... ở đời pháp ái là sắc thân 
ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì 
sanh khởi ở đây, khi an trú thì an trú ở đấy. 

— Ở đời sắc tầm ... ở đời thanh tầm... ở đời hương 
tầm... ở đời vị tầm... ở đời xúc tâm... ở đời pháp 
tầm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi sanh khởi thì sanh khởi ở đây, khi an trú thì an 
trú ở đấy. 

—_ Ở đời sắc tứ... ở đời thanh tứ... ở đời hương tứ... 
ở đời vị tứ... ở đời pháp tứ là sắc thân ái, là sắc 
khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi 
ở đấy, khi an trú thì an trú ở đây. Này các Tỷ kheo, 
như vậy gọi là Khổ tập Thánh đề. 


20. Này các Tỷ kheo, và thế nào là Khổ diệt Thánh 
đế? 


— Sự diệt tận không còn luyến tiếc tham ái ấy, sự 
xả ly, sự khí xả, sự giải thoát, sự vô nhiễm 
(tham ái ây). 

)> Này các Tỷ kheo, sự tham ái này khi xả ly thì xả 
ly ở đáu, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đâu? 


— Ở đời các sắc øì thân ái, các sắc gì khả ái, sự 


CON MẮT Sim 


tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt 
trừ thì diệt trừ ở đây. 


)> Ở đời sắc gì thân ái, sắc gì khả ái? 


Ở đời con mắt là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt 
trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời lỗ tai... ở đời mũi... 
ở đời lưỡi... ở đời thân... ở đời ý là sắc thân ái, 
là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly 
ở đây, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

Ở đời các sắc... ở đời các tiếng... ở đời các mùi 
hương... ở đời các vỊ.. ở đời các xúc... ở đời các 
pháp là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái 
này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt 
trừ ở đấy. 

Ở đời nhãn thức... ở đời nhĩ thức... ở đời tỷ 
thức... ở đời thiệt thức... ở đời ý thức là sắc thân 
ái, là sắc khả ái. Sự tham ái khi xả ly thì xả ly 
ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

Ở đời nhãn xúc... ở đời nhĩ xúc... ở đời tỷ xúc... 
ở đời thiệt xúc... ở đời thân xúc... ở đời ý xúc 
là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở 
đấy. 

Ở đời nhãn xúc sở sanh thọ... ở đời nhĩ xúc sở 
sanh thọ... ở đời tỷ xúc sở sanh thọ... ở đời thiệt 


CON MẮT 78 


xúc sở sanh thọ... ở đời thân xúc sở sanh thọ.. 
ở đời ý xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả 
ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi 
diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

— Ở đời sắc tưởng... ở đời thanh tưởng... ở đời 
hương tưởng... ở đời vị tưởng... ở đời xúc 
tưởng... ở đời pháp tưởng là sắc thân ái, là sắc 
khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đây, 
khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

— Ở đời sắc tư... ở đời thanh tư... ở đời hương 
tư...ở đời vị tư ...ở đời xúc tư... ở đời pháp tư 
là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở 
đấy. 

—_ Ở đời sắc ái... ở đời thanh ái... ở đời hương ái... 
ở đời vị ái... ở đời xúc ái... ở đời pháp ái là sắc 
thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly 
thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 

—_ Ở đời sắc tầm... ở đời thanh tầm... ở đời hương 
tâm... ở đời vị tầm... ở đời xúc tầm... ở đời pháp 
tâm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ 
ở đây. 

—_ Ở đời sắc tứ... ở đời thanh tứ... ở đời hương tứ... 
ở đời vị tứ... ở đời xúc tứ... ở đời pháp tứ là sắc 


CON MẮT 7Q 


thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly 

thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 
Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Khổ diệt Thánh đé. 
21. Này các Tỷ kheo, thế nào là Khổ diệt đạo 
Thánh đê? 


— Đó là bát chi Thánh đạo, tức là Chánh tri kiến, 
Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, 
Chánh mạng, Chánh tin tân, Chánh niệm, 
Chánh định. 

)> Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh trì kiến? 
— Này các Tỷ kheo, 


. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là 
Chánh tri kiên. 
)> Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh tư duy? 


. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh 
tư duy. 


)> Này các Tỷ kheo thế nào là Chánh ngữ? 


. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi 
là Chánh ngữ. 


CON MẮT S0 


)> Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh nghiệp? 


. Này các Tỷ kheo, 


như vậy gọi là Chánh nghiệp. 


)> Này các Tỷ kheo, thể nào là Chánh mạng? 


Này các Tỷ kheo, ở đây vị Thánh đệ tử từ bỏ tà 
mạng, sinh sông băng chánh mạng. Này các Tỷ 
kheo, như vậy gọi là Chánh mạng. 


)> Này các Tỷ kheo, và thế nào là Chánh tỉnh tấn? 


Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo, đối với các 
ác, bất thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn 
không cho sanh khởi; vị này nô lực, tinh tấn, 
quyết tâm, trì chí. 

Đối cới các ác, bất thiện pháp đã sanh, khởi lên 
ý muốn trừ diệt, vị này nồ lực, tinh tân, quyết 
tâm, trì chí. 

Đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý 
muốn khiến cho sanh khởi; vị này nỗ lực, tỉnh 
tấn, quyết tâm, trì chí. 

Đối với các thiện pháp đã sanh, khởi lên ý 
muốn khiến cho an trú, không cho băng hoại, 
khiến cho tăng trưởng, phát triển, viên mãn. Vị 
này nô lực, tinh tân, quyết tâm, trì chí. Này các 
Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh tinh tấn. 


CON MẮT SỊ 


)> Này các Tỷ kheo, thể nào là Chánh niệm? 


Này các Tỷ kheo, ở đây vị Tỷ kheo sống quán 
thân trên thân, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, 
để chế ngự tham ưu ở đời; trên các cảm thọ... 
trên các tầm... quán pháp trên các pháp, tinh 
cần tỉnh giác, chánh niệm, đề chế ngự tham ưu 
ở đời. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh 
niệm. 


)> Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh định? 


Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo ly dục, ly ác 
bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, 
với tứ. 

Tý kheo ấy diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú Thiền 
thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. 


Tỷ kheo ấy ly hý trú xả, chánh niệm tỉnh giác, 
thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và trú Thiên thứ ba. 


Tỷ kheo ấy xả lạc, xả khổ, diệt hý ưu đã cảm 
thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không 
khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các Tỷ 
kheo, như vậy gọi là Chánh định. 


Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Khô diệt đạo thánh 


CON MẮT 92 


đê. 


Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay 
sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán 
pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay sống quán 
tánh sanh khởi trên các pháp; hay sông quán tánh diệt 
tận trên các pháp; hay sống quán tánh sanh diệt trên 
các pháp. '"Có những pháp ở đây", vị ấy sống an 
trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến 
chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sông không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các 
Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán pháp trên các 
pháp đối với Bốn Thánh đề. 


22. Này các Tỷ kheo, vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này 
như vậy trong bảy năm, vị ấy có thê chứng một trong 
hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay 
trong hiện tại; hay nếu còn hữu dư y, chứng quả 
Bắt hoàn. 


Này các Tỷ kheo, không cần gì đến bảy năm, một vị 
nào tu tập Bốn Niệm xứ này như vậy trong sáu năm... 
trong năm năm... trong bốn năm... trong ba năm... 
trong hai năm... trong một năm, vị ấy có thê chứng 
một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí 
ngay trong hiện tại; hay nếu còn hữu dư y, chứng quả 
Bất hoàn. 


CON MẮT 93 


Này các Tỷ kheo, không cần gì đến một năm, một vị 
nào tu tập Bốn Niệm xứ này „ VỊ ấy 
có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là 
chứng Chánh trí ngay trong hiện tại; hay nêu còn hữu 
dư y, chứng quả Bất hoàn. 


Này các Tỷ kheo, đây là con đường độc nhất, đưa 

đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu 
bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu Chánh lý, chứng 
ngộ Niết Bàn. Đó là Bốn Niệm Xứ. 


Thế Tôn thuyết pháp đã xong. Các Tỷ kheo ây hoan 
hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


CON MẮT S4 


I2 Người mù, một mắt, hai mắt - Kinh 
MÙ LÒA - Tăng I, 229 


MÙ LÒA - 7ăng L, 229 


1. Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất 
hiện ở đời. Thê nào là ba? 

Người mù, 

¬_ Người một mắt, 

-_ Người có hai mắt. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người mù ? 

- Ö đây, này các Tỷ-kheo, có người không có 
mắt đề có thể với mắt như vậy, thâu hoạch được 
tài sản chưa được thâu hoạch hay làm cho tăng 
trưởng tài sản đã được thâu hoạch; 

— Không có mắt để có thể với mắt như vậy, biết 
được pháp thiện và pháp bât thiện, có tội và 
không tội, pháp liệt và thăng, pháp thuộc thành 
phân đen và trắng. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
hạng người mù. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người có một 
mắt ? 


CON MẮT 95 


— Ở đây, này các Tý-kheo, có người có mắt để có 
thể với mắt như vậy, thâu hoạch được tài sản 
chưa được thâu hoạch hay làm cho tăng trưởng 
tài sản đã được thâu hoạch; 

— Nhưng không có mặt để có thê với mặt như 
vậy, biết được pháp thiện và pháp bắt thiện, có 
tội và không tội, pháp liệt và thăng, pháp thuộc 
thành phần đen và trắng. Này các Tyỷ-kheo, đây 
gọi là hạng người có một mắt. 

4. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người có hai 
mắt ? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người có mắt để có 
thê với mắt như vậy, thâu hoạch được tài sản 
chưa được thâu hoạch hay làm cho tăng trưởng 
tài sản đã được thâu hoạch; 


“ mắt đê có thê với mặt như vậy, 


- Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng 
người có hai mắt. 


Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất 
hiện ở đời. 

Kẻ mù mắt bị hư, 

Cả hai đều bát hạnh, 

Vừa công đức không làm. 


CON MẮT $6 


Vừa không được tài sản, 


Thứ đến là hạng người 
Được gọi là một mắt, 
Liên hệ pháp, phi pháp, 
Tâm cầu các tài sản, 
Với trộm và man trá, 
Cùng với cả nói láo, 
Vừa khéo góp tài sản, 
Vừa giỏi hưởng dục lạc 
Từ đây đến địa ngục, 
Người một mất bị hại. 


Còn vị có hai mất 

Được gọi người tôi thượng, 
Thâu hoạch các tài sản 

Một cách đúng Chánh pháp, 
Các tài sản đã có, 


Tăng trưởng đúng chánh pháp. 


Bồ thí, ý tốt đẹp, 

Không phân vân ngập ngừng 
Được sanh chỗ hiện thiện, 
Đi chỗ ấy không sâu. 


Vậy hãy tránh thát xa, 
Người mù, người mỘt mấi, 
Thân cận bác hai mấi, 


S7 


Bậc tối thắng trượng phu! 


CON MẮT 


13  Nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn - 
Kinh PHÚNG TỤNG - 33 Trường II, 
567 


KINH PHÚNG TỤNG 
- Bài kinh số 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 


I.. Ba nhãn: Nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn. 


CON MẮT 949) 


I4 Sanh tử của chúng sanh cần phải 
chứng ngộ băng mắt - Kinh CHỨNG 
NGỘ - Tăng II, 167 

CHỨNG NGỘ - 7ăng II, 167 


I.- Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này cần phải 
chứng ngộ. Thê nào là bồn? 


Này các Tỷ-kheo, 


- Có pháp cân phải chứng ngộ bằng thân; 

- Có pháp, cân phải chứng ngộ bằng niệm; 
- Có pháp, cân phải chứng ngộ bằng mắt; 

- Có pháp, cần phải chứng ngộ bằng trí tuệ. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các pháp cần phải 
chứng ngộ băng thân? 


-_ Tám giải thoát, cần phải chứng ngộ bằng thân. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các pháp cần phải 
chứng ngộ băng niệm? 


- Đời sông trước, cân phải chứng ngộ băng 
niệm. 


CON MẮT 90 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải 
chứng ngộ băng con mất? 


- Sanh tử của chúng sanh, cần phải chứng ngộ 
băng con mắt. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải 
chứng ngộ băng trí tuệ ? 


-. Sự đoạn diệt các lậu hoặc, cân phải chứng ngộ 


băng trí tuệ. 


Này các Tý-kheo, có bốn pháp này cần phải chứng 
ngộ. 


CON MẮT O1 


15 Sự diệt, sự chấm dứt của mắt là sự diệt 
của khổ, sự lắng dịu của bệnh hoạn... - 
Kinh Mắt - Tương III, 373 


Mắt — Tương II, 373 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 


3) -- Này các Tỷ-kheo, sự sanh, sự trú, sự thành, sự 
xuất hiện của mắt là sự sanh của khổ, sự trú của 
bệnh hoạn, sự xuất hiện của già chết. 


4-8) Sự sanh, sự trú, sự thành, sự xuât hiện của tai... 
của mũi... của lưỡi... của thân... của ý là sự sanh của 
khô, sự trú của bệnh hoạn, sự xuât hiện của già chết. 


9) Sự điệt, sự lăng dịu, sự chấm dứt của mắt là sự 
diệt của khô, sự lăng dịu của bệnh hoạn, sự châm dứt 
của già chết. 


10-14) Sự diệt, sự lăng dịu, sự châm dứt của ta1... của 
mũi... của lưỡi... của thân... của ý là sự diệt của khô, 
sự lăng dịu của bệnh hoạn, sự chầm dứt của già chết. 


H. Sắc — 7zơng II, 373 


CON MẮT 02 


(Như kinh trên, chỉ thế vào sắc, /hanh, hương, vị, 
xúc, pháp). 


IH. Thức — 7zơng HH, 374 


(Như kinh trên, chỉ thế vào nhãn thức, nhĩ thức, tỷ 
thức, thiệt thức, thán thức, ý thức). 


IV. Xúc 


(Như kinh trên, chỉ thê vào nhấn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, 
thiệt xúc, thân xúc, ý xúc). 


V. Thọ 


(Như kinh trên, chỉ thế vào họ do nhãn xúc sanh, 
thọ do nhĩ xuc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt 
xúc sanh, thọ do thán xúc sanh, thọ do ÿ xúc sanh). 


VỊ. Tưởng 


(Như kinh trên, chỉ thế vào sắc frởng, thanh tưởng, 
hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng). 


VII. Tư — 7ơng III, 374 


(Như kinh trên, chỉ thế vào sắc ứ, thanh tư, hương 
fư, VỊ fW, xuc tư, pháp tư). 


VI. Ái — Tương II, 375 


CON MẮT 93 


(Như kinh trên, chỉ thê vào sác ái, thanh ái, hương 
ái, Vị ái, xúc ái, pháp đi). 


IX. Giới — Tương III, 375 


(Như kinh trên, chỉ thế vào địø giới, thủy giới, hỏa 
giới, phong giới, không giới, thức giới). 


X. Uấn (S.iii,231) — Tương II, 375 


(Như kinh trên, chỉ thê vào sãc uấn, thọ uấn, tưởng 
uắn, hành uán, thức uđn). 


CON MẮT 94 


16 Vì mắt có vị ngọt nên chúng sanh tham 
luyến mắt - Kinh Nếu Không Có 1 - 
Tương IV, 25 

Nếu Không Có I — 7ơng IV, 25 

1} zo 

2) -- Nêu mắt không có vị ngọt, này các Tỷ-kheo, 

chúng sanh có thê không tham luyên mắt. Và vì răng, 

này các Tyỷ-kheo, mặt có vị ngọt nên chúng sanh 


tham luyến mắt. 


3) Nếu mắt không có nguy hiểm, nảy các Tỷ- -kheo, 
thời chúng sanh có thê không nhàm chán đối với mắt. 
Và vì rằng mắt có nguy hiểm nên chúng sanh nhàm 
chán đối với mắt. 


4) Nếu mắt không có xuất ly, này các Tỷ-kheo, thời 
chúng sanh không có thê xuất ly khỏi mắt. Và vì rằng 
mắt có xuất ly nên chúng sanh có xuất ly khỏi mắt. 


5-7) Nếu tai không có vị ngọt... 
8-10) Nếu mũi không có vị ngọt... 


11-13) Nếu lưỡi không có vị ngọt... 


CON MẮT 05 


14-16) Nếu thân không có vị ngọt... 


17) Nếu ý không có vị ngọt, này các Tỷ-kheo, thời 
chúng sanh có thể không tham luyến đối với ý. Và vì 
răng ý có vị ngọt, này các Tỷ-kheo, nên chúng sanh 
có tham luyến đối với ý. 


18) Nếu ý không có nguy hiểm, nảy các Tỷ-kheo, 
thời chúng sanh có thể không nhàm chán đối với ý. 
Và vì răng ý có nguy hiểm, này các Tỷ-kheo, nên 
chúng sanh có nhàm chán đối với ý. 


19) Nếu ý không có xuất ly, này các Ty-kheo, thời 
chúng sanh không xuất ly ra khỏi ý. Và vì rằng ý có 
sự xuất ly, này các Tý-kheo, nên chúng sanh xuất ly 
ra khỏi ý. 


20) Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, chúng sanh 
đối với sáu nội xứ này không như thật liễu tri vị ngọt 
là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất 
ly; cho đến khi ấy, này các Tỷ-kheo, các chúng sanh 
ấy cùng với các thế giới như Thiên giới, Ma giới, 
Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, Bà- 
la-môn, chư Thiên và loài Người, đã không sống với 
tâm được ly chấp trước, ly hệ phược, được giải thoát, 
không bị giới hạn. 


CON MẮT 96 


21) Và vì rằng, này các Tý-kheo, chúng sanh đối với 
sáu nội xứ này đã như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, 
nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly; cho nên, 
này các Tỷ-kheo, các chúng sanh cùng với các thế 
giới như Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng 
với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và 
loài Người, đã sống với tâm được ly chấp trước, ly 
hệ phược, được giải thoát, không bị giới hạn. 


Nếu Không Có 2 — 7ương IV, 27 
(Như Kinh trước, chỉ thế vào sáu ngoại xứ: sốc, 


tiếng, hương, vị, xúc, pháp, thay cho sâu nội xứ của 
Kinh trước) 


CON MẮT 07 


